31ĐˆnU3 IW 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Mi thuật 


== 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NGUYÊN QUỐC TOẢN (Chủ biên) — NGUYÊN HỮU HẠNH 
ĐÀM LUYỆN - BÙI ĐỒ THUẬT 
BẠCH NGỌC DIỆP - NGUYÊN ĐỨC TOÀN 


(Tái bản lần thứ mười hai) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


Biên tập lẳn đâu và tái bản : 
Biên tập kĩ thuật : 

Biên tập mĩ thuật : 

Trình bày bầu : 


Minh hoạ : 


Äa bẩn ín : 


Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẨN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập VŨ VĂN HÙNG 


NGÔ THANH HƯƠNG 

LƯƠNG QUỐC HIỆP 

BÙI QUANG TUẤN 

BÙI QUANG TUẤN 

NGUYÊN QUỐC TOẢN - ĐÀM LUYỆN - NGUYÊN HỮU HẠNH 
ĐỒ CHIẾN CÔNG - BÙI THANH SƠN 

PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI) 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


MĨ THUẬT 5 
Mã số : 1H507T4 


In............. cuốn, khổ 17 x 24 cm. 
In tại Công tí cổ phần in Xông 
Sốin:... ... Số XB : 01-2014/CXB/101-1062/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2014. 


Thường thức mĩ thuật 


Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ 


1. Vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân 


Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân 
sinh năm 1906 tại Hà Nội ; 
quê ở làng Xuân Cầu, xa 
Nghia Trụ, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên. 


Ông tốt nghiệp Trường 
Mi thuật Đông Dương 
năm 1931 và là Hiệu 
trưởng đầu tiên của 
Trường Mi thuật kháng 
chiến mở ở chiến khu 
Việt Bắc. Nhũng năm 
1939 - 1944 là giai đoạn 
sáng tác sung sức nhất 
của ông. Năm 1954, hoạ 
sĩ Tô Ngọc Vân đã hi sinh 
trên đường công tác trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ. 


Hoa sĩ TÔ NGỌC VÂN 
(1906 - 1954) 


Tô Ngọc Vân là một trong những hoạ sĩ Việt Nam đầu tiên tiếp 
thu nghệ thuật phương Tây một cách sáng tạo, đồng thời biết kế 
thừa những giá trị của nghệ thuật truyền thống. Ông đã đề lại 
nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, trong đó có bức tranh 
Thiếu nữ bên hoa huệ. Năm 1996, ông được Nhà nước tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học — Nghệ thuật. 


2. Xem tranh 


' 
* 
“^^ ca 1Á, 

Thiếu nữ bên hoa huệ. Tranh sơn dẫu của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân 


Bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ* (phiên bản) hiện được lưu 
giữ tại Bảo tàng Mi thuật Việt Nam. Tranh vẽ một thiếu nữ mặc 
áo dài trắng ngồi nghiêng đầu bên bình hoa huệ, tay trái vuốt 
nhẹ lên mái tóc, tay phải nâng cánh hoa trông rất duyên dáng 
và mang nét đẹp dịu dàng của người con gái Hà Nội thời trước. 
Tranh được vẽ bàng chất liệu sơn dâu, có bố cục chạt che, 
đường nét uyền chuyển, các mảng sáng tối đơn giản và tinh tế. 
Màu sác chiếm phần lớn trong bức tranh là màu trắng, màu 
xanh, màu hồng tạo nên một hoà sắc nhẹ nhàng, trong sáng. 
Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền mi thuật 
hiện đại Việt Nam. 


3. Câu hỏi và bài tập 
— Xem một số tác phẩm của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và nêu cảm nhận 


của em. 
— Quan sát màu sắc của thiên nhiên và những đồ vật xung quanh em. 


KT ~>-4 -ieiNc = 


Nghỉ chân bên đổi. Tranh sơn mài của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân 


{*) Hình ảnh trong tranh là hoa loa kèn, nhưng thời bấy giờ hoa loa kèn còn có tên la hoa huệ tây. 


Vẽ trang trí 
Màu sắc trong trang trí 


1. Quan sát, nhận xét 


— Màu sắc làm cho cảnh vật trở nên đẹp và hấp dân hơn. 

— Màu sắc có vai trò rất quan trọng trong trang trí. Khi trang trí, 
không thể thiếu màu sắc. 

— Con người đã biết sử dụng màu sắc để tạo nên vẻ đẹp cho sản 
phẩm, phù hợp với giá trị sử dụng. Ví dụ : màu sắc áo, quần, 
khăn quàng, cặp sách, tấm thảm, khăn trải bàn, bát, đĩa,... 

— Khi ve trang trí, có thể dùng màu bột, màu nước, sáp màu, bút 
dạ màu,... 


Hình 1. Màu sắc trong trang trí 


2. Cách vẽ màu 

— Màu sác cần có màu đậm, màu nhạt và phù hợp với nội dung 
trang trí. 

— Vẽ màu cần làm rö trọng tâm hình trang trí và có sự hài hoà chung. 

— Trong một bài vẽ trang trí không nên dùng quá nhiều màu. 

— Cách sử dụng màu : 

+ Màu bột : pha với keo* và nghiền kĩ trước khi vẽ. 

+ Màu nước : pha với nước sạch, khi vẽ không nên pha màu quá 
đặc hoặc quá loãng. 

+ Sáp màu : nên vẽ đều, mịn, có thể phối hợp với màu nước hay 
bút dạ. Ví dụ : dùng sáp màu vẽ thêm lên mảng màu nước, vẽ 
các mảng màu đậm hơn bằng bút dạ bên cạnh những mảng màu 
vẽ bằng sáp màu. 

+ Bút dạ màu : cân chọn màu trước khi vẽ và vẽ từ nhạt đến đậm. 
Dưới đây là một số ví dụ về màu sắc trong bài vẽ trang trí : 


Hình 3. Trang trí đường diểm 


{*) Keo là chất giữ cho màu không bị bong. Có nhiều loại keo khác nhau được làm từ cla trâu, xương cá,... 
Ngoài keo, còn có thể dùng hồ loãng làm từ bột gạo, bột sắn,... 


Hình 4. Trang trí hình chữ nhật 


Hình 5. Trang trí hình vuông 


3. Thực hành 


Trang trí một đường diểm. 


Ve tranh 
Đề tài Trường em 


.- Tìm, chọn n 


— Đề tài Trường em rất phong phú, có nhiều nội dung như : vui 
chơi ở sân trường, buồi học trên lớp, lao động ở vườn trường, 
biều diễn van nghệ, cám rrại, giờ sinh hoạt lớp, phong cành 
trường, chân dung thây cô giáo,... 

— Em hay chọn một nội dung yêu thích và nhớ lại các hình ảnh, 
màu sắc đặc trưng đề vẽ tranh về trường của em. 


Trường em. Tranh sáp màu của học sinh 


2. Cách vẽ tranh 

- Chọn các hình ảnh tiêu biểu phù hợp với nội dung đề tài. 

— Sắp xếp các hình ảnh chính, phụ cho cân đối. 

— Vẽ và điều chinh các hinh ảnh đề bức tranh thêm sinh động. 

— Vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt. 
Lưu ý : 

= Không vẽ quá nhiều hình ảnh rườm rà. 

— Hình ảnh chính cần được vẽ to với màu sắc tươi sáng để làm rõ 
nội dung. 


Gợi ý một số hình ảnh về đề tài Trường em 


Tặng hoa cô giáo. Tranh bút dạ của học sinh 


ành 


Ve một bức tranh về đề tài Trường em. 


Ve theo mẫu 
Khối hộp và khối cầu 


1. Quan sát, nhận xét 

= Khối hộp gồm có sáu mặt : mặt trên, mặt dưới và bốn mặt xung 
quanh ; các mặt đều phảng. Khi quan sát từ một phía sẽ chỉ thấy 
một hay hai hoặc ba mặt của khối hộp. Vẽ khối hộp nhìn thấy 
ba mặt sẽ đẹp hơn. 

— Khối câu không có các mạt phân biệt rõ như khối hộp mà có bề 
mặt cong đều, quan sát từ mọi phía luôn thấy có dạng hình tròn. 

— Khi ánh sáng chiếu từ một phía thì các độ đậm nhạt của khối hộp 
sẽ phân biệt rõ ràng, còn ở khối cầu thì các độ đậm nhạt sẽ biến 
chuyển nhẹ nhàng. 


Hình 1. Khối hộp và khối cầu 


2. Cách vẽ 


— Nhin mảu, ước lượng tỉ lệ và ve khung hình chung trên giấy cho 
cân đối. 

— Vẽ khung hình riêng của từng vật mâu. 

— Tìm vị trí, tỉ lệ các mặt của khối hộp. Vẽ phác hình bảng nét 
thảng. Với khối cầu, cân vẽ các trục ngang, dọc và đường chéo 
của khung hình riêng, sau đó lấy các điểm đối xứng qua tâm. 
Dựa vào các điểm đó, phác hình băng nét thẳng rồi sửa thành 
nét cong đều. 

— Sửa chữa, hoàn chinh hình vẽ. 

= Vẽ đâm nhạt (vẽ đơn giản ở ba mức độ : đậm, đậm vừa, nhạt). 


LÌ 
[} 


Ẹ d e 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ khối hộp và khối cầu 


18 


Hình 3. Bài vẽ khối hộp và khối câu (tham khảo) 


3. Thực hành 
Vẽ khối hộp và khối cầu. 
14 


_—____ Tập nặn tạo dáng __ 
Năn con vật quen thuộc 


1. Quan sát, nhận xét 


— Quan sát hoặc nhớ lại một số con vật quen thuộc về hình dáng, 
màu sắc và đặc điểm chính của chúng. 

— Nhận xét về hình dáng của các con vật trong một vài hoạt động 
khác nhau. 

— Chọn con vật em yêu thích để nặn. 


Hình 1. Gợi ý một số dáng con vật có thể tập nặn 


2. Cách nặn 


— Chọn và chuẩn bị đất nạn (đất màu hoặc đất sét). 
Năn các bộ phận chính của con vật (đầu, mình, chân). 
Nạn các chỉ tiết (mắt, đuôi, sừng,...). 

— Gắn các bộ phân thành hình con vật. 

— Tạo đáng đề con vật hoàn chinh và sinh động. 


Lưu ý : Có thể nặn con vật từ một thỏi đất băng cách kéo, nắn, 
đắp,... sau đó gắn thêm các chỉ tiết. 


Hình 2. Gợi ý cách nặn con trâu 


Hình 3. Một số bài nặn con vật (tham khảo) 


3. Thực hành 


Năn con vật mà em yêu thích. 


17 


Vẽ trang trí 


Vẽ ra tiết trang trí đối xứng qua trục 


1. Quan sát, nhận xét 

— Hoạ tiết trang trí thường là 
hình hoa, lá, chim, thú,... 

— Hoạ tiết thường được vẽ đơn 
giản, cách điệu từ những hình 
ảnh trong thiên nhiên để làm 
đẹp hơn và phù hợp với yêu 
cầu trang trí. 

— Trong thiên nhiên có một số 
loài hoa, lá, con vật có cấu 
trúc đối xứng qua đường trục. 

— Có rất nhiều hoạ tiết trang trí 
đẹp được vẽ đối xứng qua trục 
dọc hoặc trục ngang. 

— Nhiều hoạ tiết trang trí cổ được 
tạo hình đối xứng qua trục 
mang giá trị nghệ thuật cao. 


Hình 1. Hoạ tiết đối xứng qua trục 


2. Cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục 


— Phác hinh dáng chung và kẻ đường trục chính. 

— Vẽ phác những nét chính của hoạ tiết. 

— Vẽ chỉ tiết và sửa hình cho cân đối. 

— Vẽ màu theo ý thích. Các phần đối xứng nhau của hoạ tiết cần 
được vẽ cùng màu, cùng độ đậm nhạt. 


C € 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ hoạ tiết bông hoa, chiếc lá đối xứng qua trục 
19 


Hình 3. Bài vẽ hoạ tiết đối xứng (tham khảo) 


3. Thực hành 


Chọn một hoa tiết ở trang 18 để vẽ hoặc vẽ tiếp hình và màu vào 
đường điềm ở vở thực hành. 


20 


Số Vẽ tranh 
Đề tài An toàn giao thông 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 


— Đề tài An toàn giao thông có những nội dung cụ thể như : tuân theo 
hiệu lệnh của người điều khiển giao thông ở ngã ba, ngã tư ; đi bộ 
sang dường đúng nơi quy định ; các phương tiện giao thông đi 
đúng phần đường quy định,... 

— Em hãy chọn một nội dung yêu thích và nhớ lại các hình ảnh tiêu 
biểu để ve tranh. 


Sang đường. Tranh sáp màu và bút dạ của học sinh 


21 


2. Cách vẽ tranh 


— Tìm, chọn các hình 
ảnh cụ thể về an toàn 
giao thông (trên 
đường bộ, trên đường 
thuỷ,...) để vẽ. 

— Vẽ các hình ảnh chính 
trước cho rö nội dung. 

— Vẽ thêm các hình 
ảnh khác cho tranh 
thêm sinh động. 

— Vẽ màu theo ý thích. 


Giúp bạn qua đường ¿ 
Tranh sáp màu của học sinh 


Đường phố. Tranh màu nước của học sinh 


22 


Đi đúng phần đường. Tranh sáp màu của học sinh 


3. Thực hành 
Vẽ một bức tranh về an toàn giao thông ở địa phương em. 


23 


Ve theo mảu 
Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình câu 


1. Quan sát, nhận xét 


- Quan sát và nhận xét các loại quả và những đồ vật (H.1) xem 
chúng có dạng hình gì. 


Hình 1. Một số vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu 


— Có thể sắp xếp hai vật mâu để vẽ. Ví dụ : 

+ Ấm pha trà và cái cốc (li). 

+ Binh dụng nước và quả hoặc lọ hoa và quả... 

= Nhận xét về vị trí, tỉ lệ, hình dáng, độ đậm nhạt của mẫu vẽ. 
Lưu ý : 

— Cần chọn các vật mảu có hình dáng cao thấp, to nhỏ và màu 
đậm, màu nhạt khác nhau. 

— Sắp xếp các vật mảu một cách hợp lí để bài vẽ có bố cục đẹp. 


24 


2. Cách vẽ 
— Phác khung hinh chung phù hợp với khổ giấy. 
— Phác khung hình của từng vật mảu và tìm tỉ lệ của các bộ phận. 
— Vẽ nét chính và vẽ chi tiết. 
— Hoàn chinh hình và vẽ đậm nhạt. 


Mẫu vẽ a 


d e 
Hình 2. Gợi ý cách vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu 


25 


Hình 3. Bài vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (tham khảo) 


3. Thực hành 


Từng nhóm tìm hai vật mảu có dạng hình trụ, hình cầu để đặt 
mẫu rồi vẽ. 


26 


—__ Thường thức mĩ thuật 
Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam 


1. Vài nét về điêu khắc cổ 


Phật A-di-đà. Tượng đá (chùa Phật Tích, Bắc Ninh) 


— Điêu khắc là một loại hình nghệ thuật truyền thống có từ lâu đời, 
thường thấy ở đình, chùa, lăng tấm,... 

— Điêu khác cồ thường thể hiện các chủ đề về tín ngưỡng và cuộc 
sống xã hội với nhiều hình ảnh phong phú, sinh động. 

— Các tác phẩm điêu khác cổ thường được làm bằng các chất liệu : 
gỏ, đá, đông, đất nung,... 


27 


2. Một số tác phẩm điêu khắc cổ Việt Nam nổi tiếng 

— Tượng : tượng thường diễn tả hình ảnh Đức Phật hoặc các vị 
La Hán”, các vị Thần,... 

+ Tượng Phật A-di-đà (chùa Phật Tích, Bắc Ninh). 

+ Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp, 
Bác Ninh). 

+ Tượng Phật Tuyết Sơn, tượng các vị La Hán (chùa Tây Phương, 
Hà Tây””). 

+ Tượng Vũ nữ Chăm (Mi Sơn, Quảng Nam)... 

= Phù điêu : phù điêu ở đình làng thường diễn tả những cảnh sinh 
hoạt đời thường với nội dung phong phú. Các phù điêu có hình 
rồng, phượng, chim, hoa ; cảnh đấu vật, chơi cờ, chọi gà, chèo 
thuyền, ca múa,... chạm trên gồ, đá thường hay có ở đình, chùa. 
Ví dụ : 

+ Chèo thuyền (đình Cam Đà, Hà Tây). 

+ Đá cầu (đình Thổ Tang, Vĩnh Phúc)... 

— Điêu khắc cổ đã góp phần tạo nên sự phong phú cho kho tàng 
văn hoá Việt Nam, được đánh giá cao về nội dung và nghệ thuật. 


Chèo thuyền. Phù điêu gỗ (đình Cam Đà, Hà Tây) 


* La Hán : Người tu hành đắc đạo trong đạo Phật. 
** Từ ngày 01-8-2008, theo Nghị quyết của Quốc hội, hợp nhất tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội. 


28 


Phật Bà Quan Âm 

nghìn mắt nghìn tay 
Tượng gỗ 

' (chùa Bút Tháp, Bắc Ninh) 


Đá cẩu. Phù điêu gỗ (đình Thổ Tang, Vĩnh Phúc) 


29 


”m~ 


L 


Vũ nữ Chăm (Chàm). Tượng đá (Mĩ Sơn, Quảng Nam) 


3. Câu hỏi và bài tập 
— Tìm thêm và quan sát một số tác phẩm điêu khắc cổ ở địa 
phương để hiểu hơn về nghệ thuật điêu khắc truyền thống. 
— Sưu tầm ảnh chụp các tác phẩm điêu khắc cổ và nêu nhận xét 
của em (nếu có điều kiện). 


30 


“Øy lö Ủ Vẽ trang trí 


Trang trí đối xúng qua trục 


1. Quan sát, nhận xét 


Hình 1. Trang trí đối xứng qua trục dọc 


— Gác hình được trang trí đối xúng qua trục như : hình vuông, hình 
tròn,... luôn có các hình mảng và hoạ tiết đối xứng với nhau qua 
đường trục. 

— Trang trí đối xứng có thể theo một trục, hai trục hoạc nhiều trục. 
Ví dụ : 

+ Hinh con chuồn chuồn (H.1) là hình đối xứng qua trục đọc. 

+ Hình chữ nhật (H.2) được trang trí đối xứng qua trục dọc và ngang. 

+ Hình tròn (H.3a, b) có thể được trang trí đối xúng qua hai hoặc 
nhiều trục. 

+ Hình vuông (H.3c, đ) thường được trang trí đối xứng qua bốn trục. 

— Những hoạ tiết đối xứng qua trục luôn bảng nhau, giống nhau 
về hình và màu sắc. 


đI 


32 


€ d 


Hình 3. Trang trí đối xứng qua nhiều trục 


2. Cách trang trí đối xứng 

— Tìm khuôn khổ và ve hình định trang trí (hình vuông, hình tròn, 
hình chữ nhật,...). 

— Kẻ các trục đối xứng. 

— Vẽ các mảng chính, phụ. 

— Vẽ hoạ tiết phù hợp với các hình mảng. 

— Vẽ màu theo ý thích. 
Lưu ý : Các hình mảng, hoạ tiết đối xúng nhau cần được vẽ cùng 
màu, cùng độ đậm nhạt. 


Hình 4. Gợi ý cách trang trí đối xứng (hình tròn) 


33 


§ d 


Hình 5. Gợi ý cách trang trí đối xứng (hình vuông) 


3. Thực hành 


Trang trí hình vuông hoặc hình tròn (theo trục đối xứng). 


34 


“Œœ) ôi [Í- Vẽ tranh 


Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 


1. Tìm, chọn nội dunc | 


— Nsày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 là ngày tôn vinh nghề dạy học, 
là địp đề học sinh bày tỏ tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu 
sắc các thầy giáo, cô giáo. 


Chào mừng ngày 20 - 11. Tranh bút dạ của học sinh 


35 


Tặng hoa cô giáo. Tranh màu nước của học sinh 


= Gó nhiều nội dung đề vẽ, ví dụ : 

+ Cô giáo đang giảng bài trên lớp. 

+ Sân trường trong ngày 20 - 11. 

+ Thăm thầy giáo, cô giáo cũ. 

+ Em cùng cha mẹ tặng hoa thầy giáo, cô giáo. 

+ Chúng em cám hoa trên bàn cô giáo. 

+ Chúng em múa hát mừng ngày 20 - 11. 

+ Vẽ chân dung thầy giáo, cô giáo,... 

Quan sát các bức tranh được giới thiệu trong bài để tìm các 
hinh ảnh chính, hình ảnh phụ và nhận xét về cách ve tranh của 
các bạn. 


2. Cách vẽ tranh 
— Chọn và vẽ các hình ảnh chính, hình ảnh phụ sao cho cân đối, 
làm rõ nội dung tranh. 
= Vẽ màu : màu sắc tươi vui, có màu đậm, màu nhạt. 


Lưu ý : Các hình ảnh và màu sắc cân sinh động, thể hiện được 
niềm vui, không khí tưng bùng của ngày lê. 


36 


Cô giáo em. Tranh sáp màu của học sinh 


3. Thực hành 
Vẽ một bức tranh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam. 


37 


Vẽ theo mảu 
Mẫu vẽ có hai vật mẫu 


1. Quan sát, nhận xét 


— Ti lệ chung giữa chiều cao, 
chiều ngang của mẫu. 

— Xác định vị trí và ước lượng tỉ lệ 
của từng vật mảu. Ví dụ : cái 
chai và quả, cái cốc và quả,... 

— Nhận xét đặc điểm hình dáng 
của các vật mẫu. 

— Tìm độ đậm nhạt chính 
của mẫu. 


Hình 1. Gợi ý cách đặt mẫu vẽ có hai vật mẫu 


38 


2. Cách vẽ 


= Vẽ phác khung hình chung và khung hình của từng vật mẫu. 

— Tìm tỉ lệ các bộ phận của chai và quả. 

— Vẽ phác hình bàng các nét thảng. Khi vẽ, cần so sánh tỉ lệ giữa 
các bộ phận như : chiều cao, chiều ngang, vị trí của cổ, vai, thân 
và đáy chai,... 

— Dựa vào các nét phác chính để vẽ nét cong, nét lượn, nét thẳng 
sao cho hình vẽ gần giống mâu. 

— Vẽ đâm nhạt cho bài vẽ sinh động hơn. 


§ d 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ cái chai và quả 


39 


Hình 3. Một số bài vẽ mẫu có hai vật mẫu (tham khảo) 


3. Thực hành 


Vẽ mắu có hai vật mẫu (cái chai và quả hoặc mẫu khác có dạng 
tương đương). 


40 


Tâp nặn tạo dáng 
Năn dáng người 


1. Quan sát, nhận xét 


— Hình dáng của các bộ phận cơ thể người (đầu, thân, chân, 
tay,...). 

= Khi hoạt động (di, đứng, chạy, nhảy, nằm, ngồi,...), các bộ phận 
của cơ thể người có tư thế thay đổi như thế nào. 

— Có thể nặn dáng người ở các hoạt động : đá bóng, đấu vật, nhảy 
đây, kéo co, mua, bơi thuyền, ngồi học bài,... 

— €ó thể sắp xếp các hình nặn theo đề tài : học tập, lao động, 
vui chơi,... 


Hình 1. Gợi ý một số dáng người có thể tập nặn 


41 


2. Cách nặn 


— Chọn nội dung đề tài và nhớ lại các dáng tiêu biểu cho mỗi hoạt 
động : đi, đúng, cúi, chạy, nhảy,... 

— Nạn các bộ phận chính của người (đầu, thân, chân, tay), sau đó 
nặn các chỉ tiết (tóc, quần, áo,...). 

— Gản, dính các bộ phận và tạo dáng cho hình nặn thêm sinh động. 

— Chất liệu dùng để nặn : đất sét, đất màu,... 


Hình 3. Gợi ý cách nặn anh hề 


42 


Hình 5. Tạo dáng hình nặn 


43 


Hình 7. Bài tập nặn của học sinh 


3. Thực hành 


Nạn một hoặc nhiều hình người mà em thích rồi tạo đáng cho 
sinh động, phù hợp với nội dung. 


Ve trang trí 
Trang trí đường diềm ở đồ vật 


1. Quan sát, nhận xét 

— Trang trí đường điềm tạo cho đồ vật thêm đẹp. Có nhiều đồ vật 
thường được trang trí bằng đường diềm như bát, đĩa, lọ, váy áo, 
túi xách,... 

— Có nhiều cách trang trí khác nhau : 

+ Đường điềm ở xung quanh đồ vật. 

+ Đường điềm ở trên, dưới hay giữa đồ vật. 

+ Đường diềm phủ kín phần lớn bề mặt đồ vật (H.1). 

— Hoa tiết và màu sắc ở đường diềm phải phù hợp với chất liệu, 
hình đáng và tính năng sử dụng của đồ vật. 


Hình 1. Trang trí đường diểm ở một số đồ vật 


45 


2. Cách trang trí 


— Tìm và vẽ hình dáng đồ vật. 

— Tìm vị trí thích hợp để vẽ đường diềm, vẽ hai đường thẳng hoặc 
hai dường cong cách đều, sau đó vẽ phác các mảng hình 
chính, phụ. 

— Chọn hoạ tiết cho phù hợp với đồ vật và vẽ hoạ tiết vào các 
mảng hình. 

— Vẽ màu cho hài hoà và có màu đậm, màu nhạt. 


ề d 


Hình 2. Gợi ý cách trang trí đường diểm ở đồ vật (cái ca) 


46 


Hình 4. Bài vẽ trang trí đường diểm (tham khảo) 


3. Thực hành 


Trang trí đường điềm ở túi xách, cái khay hoặc cái đia (tự tìm 
kích thước và tạo dáng đồ vật). 


47 


Vẽ tranh 
Đề tài Quản đội 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 

— Có thể tìm nhiều nội dung đề vẽ tranh về đề tài Quản đội. Ví dụ : 
bộ đội hành quân, tập luyện trên thao trường, giúp dân chống bảo 
lụt, lao động sản xuất, giao lưu văn nghệ với nhân dân,... 

— Có thể vẽ tranh về hoạt động của các binh chủng : bộ binh, xe 
tăng, pháo binh, hải quân.... 

— Các bạn học sinh đã vẽ được nhiều bức tranh đẹp về đề tài 
Quán đội như : chân dung cô bộ đội, chú bộ đội, bộ đội múa 
hát cùng thiếu nhi, bộ đội hành quân,... 

— Hãy xem và nhận xét về nội dung của các bức tranh giới thiệu 
trong bài rồi tự chọn cho mình một nội dung yêu thích để vẽ. 


Tình quân dân. Tranh màu bột của hoa sĩ Mai Văn Hiến 


48 


2. Cách vẽ tranh 


— Tìm và sắp xếp các hình ảnh chính, phụ. 

— Vẽ hình ảnh chính trước sao cho rõ nội dung. 

— Vẽ thêm các hình ảnh khác như : xe pháo, cây cối, sông núi,... 
cho bức tranh thêm sinh động. 

— Vẽ màu phù hợp với nội dung đề tài và có sự thay đổi về độ 
đậm nhạt. 


Múa hát cùng các chú bộ đội. Tranh sáp màu của học sinh 


_ / ¬ 


Hành quân qua câu. Tranh màu nước của học sinh 


49 


Tập trận. Tranh sáp màu của học sinh 


3. Thực hành 
Vẽ một bức tranh về đề tài Quân đội. 


50 


ị Cài l6 Vẽ theo mẫu 


Mẫu vẽ có hai vật mẫu 


1. Quan sát, nhận xét 


— VỊ trí của các vật mảu. 

— So sánh tỉ lệ của mẫu : 

+ Chiều cao, chiều ngang của mảu. 

+ So sánh chiều cao, chiều ngang 
của hai vật mảu. 

— Hình dáng của từng vật mầu. 

— Màu sắc của từng vật mẫu. 

— Độ đậm nhạt chính của mẫu. 
Lưu ý : 
Nhìn màu ở các vị trí khác nhau 
thì vị trí, tỉ lệ, hình dáng của các 
vật mâu sẽ không giống nhau. 


Hình 1. Mẫu vẽ lọ hoa và cái chén 


Hình 2. Mẫu vẽ cái bình và quả 


51 


2. Cách vẽ 


— Vẽ khung hình chung của mẫu và khung hình riêng của từng vật 
mâu (H.3a). 

— Vẽ đường trục của lọ. Xác định ti lệ các bộ phận của tùng vật 
mâu (H.3b). 

— Vẽ phác những nét chính của các vật mảu (H.3c). 

— Vẽ nét chi tiết và hoàn chỉnh hình vẽ cho rõ đặc điểm hình dáng 
của mâu (H.3d). 

— Phác các mảng sáng, mảng tối chính và vẽ đậm nhạt (H.3e). 


La d e 


Hình 3. Gợi ý cách vẽ lọ và quả 


52 


Hình 4. Một số bài vẽ mẫu có hai vật mẫu (tham khảo) 


3. Thực hành 
Vẽ lọ và quả (vẽ bằng bút chì đen). 


53 


1. Vài nét về hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung 


€) Bức tranh Du kích tập bắn còn có tên là Du kích La Hai. 


54 


Thường thức mi thuật œ 


Xem tranh Du kích tập bắn” 


Hoạ sĩ Nguyên Đỏ Cung 
sinh năm 1912 tại xã 
Xuân Tảo, huyện Tù Liêm, 
Hà Nội. Ông tốt nghiệp 
Trường Mi thuật Đông 
Dương năm 1934 và tham 
gia Cách mạng từ rất sớm 
(1945). Kháng chiến toàn 
quốc bùng nổ, ông tham gia 
mỏ các lớp đào tạo hoạ sĩ tại 
Nam Trung Bộ và sáng tác 
nhiều tranh. Du kích tập 
bán là một trong những tác 
phẩm nổi tiếng của ông ở 
giai đoạn này. Ông còn có 
nhiều tác phẩm được đánh 
giá cao như Công nhân cơ 
khí ; Tan ca, mời chị em đi 
họp để thi thợ giỏi,... 


Hoa sĩ NGUYÊN ĐỒ CUNG 
(1912 - 1977) 


Hoà bình lập lại, hoạ sĩ Nguyễn Đỏ Cung vừa sáng tác, vừa 
tham gia công tác quản lí, nghiên cứu và đào tạo cán bộ mĩ thuật 
cho đất nước. Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Mi thuật 


'Việt Nam. 


Với công lao đóng góp cho nền mi thuật hiện đại Việt Nam, năm 
1996, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 


Văn học — Nghệ thuật. 


2. Xem tranh 


Bức tranh Du kích tập bản được sáng tác năm 1947, trong thời 
kì kháng chiến chống thục dân Pháp xâm lược. Tranh được vẽ 
bằng chất liệu màu bột, điên tả đội du kích đang tập luyện vào 
một buổi trưa hè. Hình ảnh các anh du kích được vẽ với những 
tư thế khác nhau rất sinh động. Màu sắc trong tranh tươi sáng, 
đậm nhạt rõ ràng, diễn tả được cái nắng chói chang của ngày hè 
ở Nam Trung Bộ. Bố cục, màu sắc cùng với cách vẽ phóng 
khoáng của tác giả khiến người xem có cảm giác như được trực 
tiếp chứng kiến buổi tập luyện của du kích. Du kích tập bán là 
một trong những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. 


Du kích tập bắn. Tranh màu bột của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung 


55 


3. Câu hỏi và bài tập 


Xem một số tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung và nêu cảm 
nhận của em. 


Bộ đội Nam tiến 
Tranh màu bột của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung 


56 


Vẽ trang trí 
Trang trí hình chữ nhật 


1. Quan sát, nhận xét 


Hình T. Trang trí hình chữ nhật 


~ Trong số các vật dụng quen thuộc, có nhiều đồ vật hình chữ nhật 
được trang trí đẹp như : khăn trải bàn, cái khay, tấm thảm,... 

— Trang trí hình chữ nhật có đặc 
điểm : hình mảng chính ở giữa, các 
hình mảng phụ ở xung quanh ; các 
hoạ tiết, màu sắc thường được sắp 
xếp đối xứng qua hai trục : trục dọc 
Và trục ngang. 

— €ó nhiều cách sắp xếp hình mảng, 
hoạ tiết và sử dụng màu sắc khác 
nhau để trang trí hình chữ nhật. 
Ví dụ : Có thể sắp xếp hình mảng 
đối xứng qua các trục hoạc sáp xếp 
tự do nhưng phải cân đối, hài hoà. Hình 2. Trang trí khăn trải bàn 


57 


2. Cách trang trí 


58 


— Xác định ti lệ (chiều dài, chiều rộng) và ve hình chữ nhật. 

— Kẻ các đường trục chia hình chữ nhật ra thành các phần đối xứng 
bằng nhau. 

~ Dựa vào các đường trục, vẽ các hình mảng chính, phụ. 

— Tìm và vẽ hoạ tiết cho phù hợp với các hình mảng. 

— Vẽ màu theo ý thích, có màu đậm, màu nhạt làm rõ trọng tâm. 
Lưu ý : Hoạ tiết giống nhau vẽ cùng một màu, cùng độ 
đậm nhạt. 


Hình 3. Gợi ý cách trang trí hình chữ nhật 


Trang trí hình chữ nhật. Bài vẽ của học sinh 


3. Thực hành 
Trang trí hình chữ nhật theo hướng dẫn trong vở thực hành. 


59 


⁄ Ve tranh _ 
Đề tài Neày Tết, lễ hội và mùa xuân 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 


60 


Hội làng (ảnh) 


Tết, lề hội và mùa xuân là những ngày vui trong năm, thường 
đề lại ấn tượng sâu sắc đối với mọi người. 

— Trong ngày Tết cổ truyền, có nhiều hoạt động thể hiện những 
thuân phong míi tục như : sum họp gia đình ; cúng lễ tổ tiên ; chúc 
tụng ông bà, cha mẹ ; chúc tết thầy giáo, cô giáo và các hoạt động 
vui chơi giải trí... 

— Lễ hội là dịp tổ chức những hoạt động văn hoá truyền thống 
hoặc ki niệm các sự kiện lịch sử của đất nước, của quê hương 
hay tưởng nhớ những người có công với đất nước. 

— Mùa xuân có tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, là mùa của 
các loài hoa đua nhau khoe sắc như : hoa ban, hoa mai, hoa đào,... 


Từ những chủ đề trên, có thể tìm chọn được nhiều nội dung 
để vẽ : những cảnh sinh hoạt trong dịp Tết như chợ Tết, gói 
bánh chưng, bữa cơm sum họp gia đình, chúc Tết ông bà, thầy 
giáo, cô giáo,... ; những hoạt động trong hội làng như tế lẻ, đua 
thuyền, chọi gà, chọi trâu,... ; những nội dung về mùa xuân như 
chăm sóc vườn hoa mùa xuân, mùa xuân ở làng bản,... 


Đốn xuân. Tranh màu nước của học sinh 


2. Cách vẽ tranh 
Chọn nội dung và nhớ lại các hình ảnh, không khí của ngày 

'Tết hoặc lễ hội, mùa xuân : con người, trang phục, màu sắc, các 
hoạt động, cảnh vật,... 

— Vẽ các hình ảnh chính sao cho rõ nội dung đề tài. 

— Tìm và vẽ các hình ảnh phụ (cây cối, nhà cửa, cờ hoa,...) cho bài 
vẽ sinh động. 

— Vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt, phù hợp với không khí ngày 
Tết, lẻ hội và mùa xuân (vui tươi, nhộn nhịp). 
Lưu ý : 
Các hình mảng trong tranh nên có hình to, hình nhỏ, hình nhiều 
chỉ tiết, hình ít chỉ tiết,... để tạo nên sự phong phú, đẹp mắt. 


61 


62 


Chọi trâu. Tranh sáp màu của học sinh 


ình 
Vẽ một bức tranh về đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (vẽ 
màu theo ý thích). 


CHài 40 Ve theo mảu 


Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu 


1. Quan sát, nhận xét 


— VỊ trí của từng vật mẫu. 

— T¡ lệ chung của mảu vẽ 
và tỉ lệ của các vật mảu. 

= Hình dáng, đặc điểm của 
các vật mẫu. 

— Các độ đậm nhạt chính 
ở mẫu vẽ (đậm, đậm 
vừa, nhạt). 


Hình 1. Mẫu vẽ có hai vật mẫu 


Hình 2. Mẫu vẽ có ba vật mẫu 


63 


2. Cách vẽ 


— Vẽ khung hình chung của mâu. Vẽ khung hình riêng của tùng 
vật mẫu. 

— Vẽ đường trục của các vật mảu. 

— Tìm tỉ lệ của từng bộ phận. Vẽ phác các nét chính. 

— Vẽ nét chi tiết cho giống mâu. 

— Phác các mảng đâm nhạt và diễn tả độ đâm nhạt chính của mẫu. 

— Hoàn thành bài vẽ. 


g0 
Si 


€ bì 


Hình 3. Gợi ý cách vẽ ấm đun nước và cái bát 


64 


Ấm tích và cái bất. Bài vẽ của học sinh 


3. Thực hành 


Chọn và bày một trong số các mảu sau đề vẽ : ấm tích và cái bát ; 
ãm pha trà và cái cốc ; bình đựng nước, cái bát và quả. 


65 


Tập nặn tạo dáng 
Đề tài tự chọn 


1. Quan sát, nhận xét 


— Xung quanh ta có nhiều con vật, 
đồ vật, quả, cây,... có hình đáng 
và màu sắc đẹp. 

— Quan sát hoặc nhỏ lại hình dáng, 
đặc điểm của vật sẽ nặn. 

— Gó thể sử dụng nhiều chất liệu 
như : đất, giấy, đá, sỏi,... để 
tạo hình. 


Hình 2. Tạo hình bằng giấy bồi Hình 3. Tạo hình bằng đất màu 


66 


Hình 4. Tạo hình búp bê bằng bông, vải vụn và len 


Hình 5. Tạo hình người, con vật bằng đất màu 


67 


2. Cách nặn 

— Tìm, chọn hình theo ý thích : người, hoa quả, con vật,... và vật 
liệu thích hợp đề nặn. 

— Nặn hình theo cách đã hướng dân ở các bài trước, sau đó tạo dáng 
cho sinh động. 

— Có thể nạn thêm các hình khác rồi sáp xếp thành nhóm hình nạn 
theo nội dung để tạo cho không gian thêm sinh động. 

— Gó thể nặn hình rồi đắp trên một mặt phẳng như tấm sổ, tấm 
bia,... (H.6) 


Hình 6. Tạo hình cây, tổ chim và hàng rào bằng đất màu (tham khảo) 


3. Thực hành 


Em hay chọn một nội dung và vật liệu thích hợp đề nặn hoặc tạo 
hình theo ý thích. 


68 


Vẽ trang trí 
Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa 
nét thanh nét đậm 


1. Quan sát, nhận xét 


— Chữ in hoa có nét nhỏ, nét to gọi là chữ in hoa nét thanh nét 
đậm (H.1). 

— Nét thanh, nét đậm tạo cho hình dáng chữ vẻ đẹp thanh thoát, 
nhẹ nhàng. 

— VỊ trí của nét thanh, nét đậm căn cứ vào cách đưa nét bút khi 
kẻ chữ : 

+ Những nét đưa lên, đưa ngang là nét thanh. 

+ Nét kéo xuống (nét nhấn mạnh) là nét đậm (H.2). 

— Chiều rộng của các con chữ không bàng nhau (C, G, M, O, Q 
thường có chiều rộng lớn hơn so với các con chữ khác). 

- Chữ in hoa nét thanh nét đậm có thể có chân hoặc không có chân. 


ABCDE 
GH 
IKLMN 
OPO 
RSTUVXY 


Hình 1. Kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm (kiểu chữ không chân) 


69 


2. Tìm hiểu cách kẻ chữ 


— Tìm khuôn khổ của chư : chiều cao, chiều ngang. 
— Xác định nét thanh, nét đậm cho F°® con chữ. 


ABQœGG 
RVSY 


Hình 2. Xác định vị trí của nét thanh, nét đậm 


— Kẻ các nét thẳng bằng thước kẻ, vẽ các nét cong bằng com pa 
hoặc bằng tay. 

— Bề rộng của nét thanh, nét đậm trong một dòng chữ tuỳ thuộc 
vào ý định của người trình bày và nội dung dòng chữ. 

— Trong một dòng chữ, các nét thanh có độ mảnh như nhau, các 
nét đậm có bề rộng bảng nhau (H.3). Đối với các phần nét cong 
ở vị trí cao nhất và thấp nhất, nét có bề rộng bằng nét thanh ; ở 
các vị trí ngoài cùng bên trái và bên phải, nét có bề rộng bảng 
nét đậm ; đoạn chuyển tiếp giữa nét thanh và nét đậm là những 
nét cong đều đặn. 


VỤUI HỌC 


Hình 3. Dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm (kiểu chữ có chân) 


3. Thực hành 
Tập kẻ chư : A, B, M, N vào các ô trong vở thực hành. 


70 


Hồi 25 Vé tranh 


Đề tài tự chọn 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 

— Vẽ tranh đề tài tự chọn là vẻ về những đề tài em yêu thích. 

— Có rất nhiều nội dung khác nhau có thể chọn để vẽ tranh. Ví dụ : 
phong cảnh, vui chơi, học tập, chân dung người thân,... hoặc 
những hoạt động khác như : thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, 
chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ,... 


Mùa hè vui. Tranh sáp màu của học sinh 


71 


72 


— Chọn các hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài. 

— Vẽ hình ảnh chính và các hình ảnh phụ sao cho cân đối, sinh 
động, làm rõ nội dung. 

— Vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt. 


Hãy vệ sinh răng miệng. Tranh bút dạ và sáp màu của học sinh 


Tết của thiếu nhị. Tranh bút dạ của học sinh 


3. Thực hành 


Vẽ một bức tranh theo ý thích. 


73 


Cài bài Ve theo mảu 


Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu 


1. Quan sát, nhận xét 


— VỊ trí của các vật mẫu. 

— Ti lệ giữa chiều rộng và chiều cao của mẫu vẽ và của từng 
Vật mẫu. 

— Hình dáng, màu sắc, đặc điểm của các vật mẫu. 

— Độ đậm nhạt của các vật mảu. 


Hình 1. Mẫu vẽ có ba vật mẫu 


74 


2. Cách vẽ 

= Ve phác khung hình chung trên tờ giấy (sáp xếp hình vẽ theo 
chiều ngang hay chiều dọc tờ giấy cho phù hợp). 

— Vẽ phác khung hình của từng vật mảu. 

— Tìm tỉ lệ bộ phận và vẽ phác hình bảng các nét thẳng. 

— Vẽ nét chi tiết cho rõ đặc điểm của mâu. 

— Vẽ đậm nhạt : 

+ Phác các mảng đậm, mảng nhạt chính của mâu. 

+ Vẽ đâm nhạt bằng các độ : đậm, đâm vừa, nhạt. 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ mẫu có ba vật mẫu 


T5 


Hình 3. Bài vẽ mẫu có ba vật mẫu (tham khảo) 


3. Thực hành 
Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu. 


76 


: Thường thúc mĩ thuật 
Xem tranh Bác Hồ ấi công tác 


1. Vài nét về hoạ sĩ Nguyễn Thụ 


Hoạ sĩ NGUYỀN THỤ 


Hoa sĩ Nguyễn Thụ sinh năm 1930, quê ở xa Đắc Sở, huyện 
Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Mi 
thuật Hà Nội từ năm 1985 đến năm 1992. Ông được phong Phó 
Giáo sư năm 1984 và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1988. 


Ông là hoạ sĩ chuyên vẽ tranh lụa và có nhiều tác phẩm được 
giải thưởng Quốc gia và Quốc tế như : Dân quản, Đấu vật, Làng 
ven núi, Bác Hồ đi công tác, Mùa đông,... 

Vẽ về đề tài Bác Hồ và phong cảnh miền núi phía Bắc luôn là 
niềm đam mê của ông. Tranh Bác Hồ đi công tác đã được giải A 
trong Triển lam Mi thuật toàn quốc năm 1980. Năm 2001, ông 
được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học — Nghệ thuật. 


Tĩ 


2. Xem tranh 


78 


Bác Hồ đi công tác là búc tranh lụa vẽ hình ảnh Bác Hồ và 
anh cảnh vệ cưới ngựa đang trên đường công tác. Bác Hồ trong 
bộ quần áo giản dị, vai đeo túi, đầu ngầng cao, dáng ung dung 
thư thái ; anh cảnh vệ trẻ trung, hoạt bát ; hai con ngựa, mỗi 
con một dáng đang lội qua suối ; những bông lau lay động ngả 
theo chiều gió, ánh mặt trời loé sáng trên cao rọi xuống mặt 
suối lung linh, tạo cho cảnh vừa yên ả, vừa thơ mộng,... Màu 
nâu hồng trầm ấm của tranh thể hiện không gian như có hơi 
sương mờ của núi rừng Việt Bắc. Mọi hình ảnh trong tranh đều 
cô đọng, tập trung làm nồi bật phong thái ung dung, giản dị 
của Bác. 

Bác Hồ đi công tác là một trong những bức tranh đẹp vẽ về vị 
lãnh tụ kính yêu của dân tộc. 


Bác Hồ đi công tác. Tranh lụa của hoạ sĩ Nguyễn Thụ 


3. Câu hỏi và bài tập 


Xem một số tranh ve về Bác Hồ và nêu nhận xét của em. 


Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng. Tranh sơn dâu của hoạ sĩ Đỗ Hữu Huề 


79 


Ve trang trí 
Tập kẻ kiểu chữ ¡in hoa nét thanh nét đậm 


1. Quan sát, nhận xét 

— Khoảng cách giữa các con chữ trong một tiếng không bằng nhau 
mà phụ thuộc vào hình đáng bề ngoài của những con chữ khi 
đúng cạnh nhau. Ví dụ : 

+ Một số con chữ khi đứng cạnh nhau có khoảng cách hẹp hơn như 
những con chứ : O, C, G, Q, A, V, T, Y,... 

+ Một số con chữ khi đứng cạnh nhau có khoảng cách rộng hơn 
như những con chữ : H,N, M, U,... 

— Khoảng cách giữa các tiếng rộng hơn khoảng cách giữa các 
con chữ. 

— Dòng chữ đẹp là dòng chữ được kẻ đúng kiểu chữ, có khuôn khổ 
chữ và các khoảng cách hợp lí (H.1, 2). 

— Dòng chữ thường được kẻ bằng một màu. 


HỌC TẬP TỐT 
NĂM HỌC MỚI 


Hình 1. Một số dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm 


80 


2. Cách kẻ dòng chữ 

Chọn nội dung dòng chư. Ví dụ : QUÊ HƯƠNG, ANH HÙNG,,... 

— Xác định chiều cao, chiều dài của dòng chữ cho phù hợp với khổ 
giấy, kẻ hai đường thẳng song song. 

— Tìm khuôn khổ chữ và khoảng cách giữa các con chữ, các tiếng 
cho phù hợp. 

— Phác hình chữ và kẻ nét thanh, nét đậm. 

— Hoàn chỉnh dòng chư. 

— Có thể vẽ màu chứ và nền cho rõ và đẹp. 
Lưu ý : 

— Vẽ màu đều, mịn, nét chữ gọn gàng. 

— Màu ở đòng chư và nền phải khác nhau về sác màu và đậm nhạt. 


VIỆT NAM 
MĨ THUẬT 


Hình 2. Khoảng cách giữa các con chữ và các tiếng 


3. Thực hành 
Kẻ dòng chữ CHĂM NGOAN hoặc HỌC TẬP vào vở thực hành. 


81 


Vẽ tranh 
Đề tài Môi trường 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 

— Môi trường sống quanh ta cân sạch sẽ, trong lành và tươi đẹp. 

— Làm tồn hại môi trường, môi trường bị ô nhiềm sẽ ảnh hưởng xấu 
đến cuộc sống của chính mỗi người. Bởi vậy, chúng ta cần có ý 
thức bảo vệ môi trường. 

— Có thể vẽ được nhiều tranh có nội dung khác nhau về đề tài này. 
Ví dụ : trồng cây, thu gom rác, làm vệ sinh mương rạch, sông 
ngòi, đường sá, ngõ xóm, chống chặt phá rùng, bảo vệ động vật 
quý hiếm,... 


Lầm vệ sinh đường phố. Tranh màu bột của học sinh 


82 


anh 


— Các hình ảnh chính, phụ phải làm rõ nội dung về môi trường. 
= Vẽ màu có đậm, có nhạt và phù hợp với nội dung đề tài. 


vỉ h 
` 
Ụ 


v4 | 
6©”) đà 
Chúng em làm vệ sinh lớp học 
Tranh sáp màu và bút dạ của học sinh 


Không được phá rừng. Tranh sáp màu của học sinh 


83 


84 


\ #2 ` =\ 


` 


Chúng em dạo chơi trong vườn hoa. Tranh sáp màu của học sinh 


Vẽ một bức tranh về môi trường ở nơi em đang sống. 


Vẽ theo mảu 


Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu (vẽ màu) 


1. Quan sát, nhận xét 


— Vị trí, tỉ lệ, hình dáng của lọ, hoa và quả. 
— Màu sắc và độ đậm nhạt của lọ, hoa và quả. 


Hình 1. Gợi ý cách bày mẫu 


85 


2. Cách vẽ 
— Cách ve như đa hướng dản ở các bài đa học. 
— Khi vẽ màu cần lưu ý : 
+ Màu sắc riêng của từng vật mâu. 
+ Các màu trong bài vẽ cần phải hài hoà. 
— Có thể vẽ hoặc xé dán bằng giấy màu. 


c) Vẽ màu 


b) Vẽ hình 
Hình 2. Gợi ý cách vẽ màu lọ, hoa và quả (tham khảo) 


86 


Hoa, quả mùa hè 
Tranh sáp màu 
của học sinh 


Hoa cúc 
Tranh sáp màu 
của học sinh 


h5 


Tĩnh vật. Tranh sáp màu của học sinh 


h 


Vẽ lọ, hoa và quả (vẽ màu hoặc xé dán bằng giấy màu). 


87 


Tập nặn tạo dáng 
Đề tài Ngày hội 


1. Quan sát, nhận xét 
— Trong lễ hội thường có các hoạt động vui chơi như : đấu vật, chọi 
gà, chọi trâu, kéo eo, bơi thuyền, múa rồng,... 
Quan sát hoặc nhớ lại hình dáng, tư thế của người và vật ở các 
hoạt động trong ngày hội, từ đó có thể chọn được nhiều nội 
dung để nặn tạo dáng. 


Hình 1. Hội làng Gióng (ảnh) 


88 


2. Cách nặn 
— Cách nạn như đa hướng dân ở các bài đa học. 
— Chọn nội dung yêu thích nhất đề nạn và tạo dáng hình nạn cho 
sinh động, phù hợp với đề tài Ngày hội. 
— Gó thể nặn một dáng người hay một nhóm gồm hai, ba dáng 
người hoặc các dáng người kết hợp với cảnh vật xung quanh. 


Hình 2. Bài nặn của học sinh 


Hình 3. Gợi ý cách sắp xếp hình nặn theo đề tài 


89 


Hình 4. Một số bài nặn về đề tài Ngày hội (tham khảo) 


3. Thực hành 
Năn về đề tài Ngày hội. 


90 


Vẽ trang trí 
Trang trí đầu báo tường 


1. Quan sát, nhận xét 


— Báo tường là tờ báo của một cơ quan hoặc đơn vị bộ đội, nhà 
máy, trường học,... nhàm phản ánh những hoạt động của đơn 
vị đó và thường được làm trên giấy khổ lớn, treo trên tường để 
mọi người cùng xem, cùng đọc. Báo tưởng thường ra vào 
những dịp lễ, Tết của dân tộc hoặc các đợt thi đua để động 
viên phong trào chung của đơn vị. 

— Đầu báo tường gồm có : 

+ Tên tờ báo (như Thi đua, Nhó nguồn, Học tập,...) thường được 
viết bằng chữ to, rõ ràng, có thể là chữ in hoa hoặc chữ thường, 
chữ trang trí. 

+ Tên đơn vị tổ chức làm báo. 

+ Dòng chứ thể hiện chủ đề của tờ báo (ki niệm ngày 26 - 3, chào 
mùng ngày 8 - 3,...). 

+ Hình ảnh minh hoạ cho chủ đề của tờ báo hoạc phản ánh đặc 
trưng hoạt động của đơn vị. Có thể vẽ, cát, xé dán,... hoặc 
dùng ảnh. 

+ Màu sắc ở đầu báo tường cần tươi sáng để tạo sự lôi cuốn 
hấp đản. 


HẢO MƯNG NGÃY NHA G|A@ VIỆT liM 


Hình 1. Đầu báo tường chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 


91 


2. Cách trang trí đầu báo tường 

— Đật tên tờ báo. Tìm kiều chữ, hình minh hoạ phù hợp với 
nội dung. 

- Sắp xếp các mảng hình : 

+ Mảng chữ tên báo to và ở trung tâm của đầu báo. Có thể sắp xếp 
dòng chư vào các hình mảng khác nhau (thảng hay cong), có thể 
sắp xếp thành một hoặc hai dòng (H.2a, b). 

+ Các mảng chữ khác như : số báo, tên đơn vị, nội dung chủ đề 
(chào mừng ngày Quốc khánh 2 - 9, chào mừng ngày 20 - 11,...) 
nên nhỏ hơn tên tờ báo. 

+ Hình minh hoạ : biểu tượng, cờ, hoa, hoạ tiết trang trí, đường 
điềm,... cân phối hợp với các mảng chư cho cân đối, hài hoà. 

— Phác kiểu chữ và hình minh hoa. 

— Kẻ chu, vẻ hình (H.2e). 

— Vẽ màu tươi sáng, phù hợp với nội dung tờ báo (H.2d). 


c2": || Qcceu 


=“=... kỊ WE”Ì), ~. 
XE... —— 
F7... — 
a b 


“5# @/ÊUWGb 


2 PS. 


ngàn T 


Hình 2. Gợi ý cách trang trí đầu báo tường 


92 


0240 1/NMỢ 1H4.4)$ 12a) 00442 triệ? 1i 


S2 378:2stoese.fK7:7 


Hình 3. Đầu báo tường chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 


Hình 4. Đầu báo tường chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 - 6 


3. Thực hành 


Trang trí đầu báo tường của lớp. 


93 


tp 
§ QUài 0) ị Ve tranh 
Đề tài Ước mơ của em 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 

Ước mơ là những mong muốn tốt đẹp của mỏi người. Có thể tìm 
chọn những nội dung khác nhau về đề tài Ước mơ của em như : 
— Học giỏi. 

— Có quân áo đẹp ; được vui chơi ; được sống trong một ngôi nhà 
đẹp, có vườn cây, ao cá,... 

— Trở thành ki sư, bác sĩ, hoạ sĩ, nhà doanh nghiệp giỏi, nhà 
du hành vũ trụ,... 

— Trái Đất không còn chiến tranh, môi trường sống trong lành. 

— Sống trên cung trăng. 

— Gó những khả năng phi thường,... 


Chúng em mơ ước được vuí chơi. Tranh bút dạ của học sinh 


94 


2. Cách vẽ tranh 


Cách vẽ tranh như đa hướng dân ở các bài đa học. 
Lưu ý : 
— Lựa chọn và sáp xếp hình ảnh sao cho rõ nội dung đề tài. 
— Vẽ các hình ảnh có chính, có phụ và sinh động. 
— Vẽ màu theo ý thích. 
"Trước khi vẽ, tham khảo các bức tranh vẽ về đề tài này được giới 
thiệu trong bài. 


Em ước mơ được thăm đấy đại dương. Tranh sáp màu của học sinh 


95 


96 


Quê em đổi mới. Tranh sáp màu của học sinh 


Ước mơ trở thành bác sĩ Tranh sáp màu của học sinh 


3. Thực hành 


Vẽ một bức tranh về đề tài Ước mơ của em. 


97 


Cai s2 Vé theo mẫu 


Vẽ tĩnh vật (vẽ màu) 


1. Quan sát, nhận xét 


98 


Hình 1. Tĩnh vật (ảnh) 


— So sánh vị trí, tỉ lệ của các vật mâu. 
— Nhận xét hình đáng, màu sắc và độ đậm nhạt của mảu. 


2. Cách vẽ 


— Cách ve như đa hướng dản ở các bài đa học. 
Lưu ý : 

+ Bố cục cho phù hợp với khổ giấy. 

+ Vẽ màu có đậm, có nhạt ; màu sắc hài hoà tươi sáng. 

— Bài này có thể vẻ hoặc xé dán bàng giấy màu. Cách xé, đán cũng 
tiến hành như cách vẽ : xé hình lớn trước, hình nhỏ sau, xếp 
hình đã xé sao cho có bố cục đẹp rồi mới dán. 

Nếu làm tranh xé dán cần : 
+ Chọn giấy có màu đậm, có màu nhạt. 
+ Có thể đán trên giấy nền trắng hoặc màu. 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ màu lọ, hoa và quả (tham khảo) 


99 


Lọ, hơa và quả. Tranh sáp màu của học sinh 


3. Thực hành 


Vẽ hoặc xé dán lọ, hoa và quả. 


100 


đÀI, 


Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi 


` Vé trang trí 


1. Quan sát, nhận xét 


— Hội trại thường được tổ chức 
ở nơi thoáng, rộng, có cảnh 
đẹp như : sân trường, công 
viên,... vào các ngày lễ hội và 
thường có nhiều đơn vị cùng 
tham gia. 

= Mỗi đơn vị thường dụng trại 

riêng với các phần chính là 

cổng trại và lều trại, có nhiều 
kiểu dáng phong phú và 
thường được trang trí đẹp. 

€ó thể dùng nhiều vật liệu 
khác nhau để trang trí cổng 

trại và lều trại như : gỏ, tre, a 

nứa, vải, giấy, lá cây,... 


z {quát PHiỆN, 
“ ề ì HN, 


» 


Hình 1. Một số kiểu cổng trại (ảnh) 


101 


2. Cách trang trí trại 

— Cổng trại : 

+ Chọn và vẻ hình dáng cồng. 

+ Ve các hình trang trí cho cổng thêm đẹp (tên đơn vị, khẩu hiệu, 
cờ, hoa, biểu tượng,...). 

— Lêu trại : 

+ Vẽ kiểu lều trại (có thể là hình tam giác, lục giác,...). 

+ Vẽ hình trang trí ở mái lều, cửa lều cho sinh động. 
Chú ý : Vẽ màu tươi sáng hoặc cắt, xé dán hình trang trí (hoa, 
lá, chim,...) bằng giấy màu phù hợp với nội dung của trại. 


Hình 3. Trang trí mái lểu trại thiếu nhi 


102 


Hình 5. Bài vẽ trang trí lều trại (tham khảo) 


3. Thực hành 


Trang trí một cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi theo ý thích. 


108 


Vé tranh 
Đề tài tự chọn 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 


Vẽ tranh đề tài tự chọn là vẽ về những đề tài em yêu thích. Có 
thể chọn một trong số những nội dung sau đây để vê tranh : 

— Học tập 

— Lao động sản xuất 

— Vui chơi, lê hội 

— Nhà trường 

— Chân dung ông bà, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, bạn bè,... 

— Tĩnh vật 

— Phong cảnh (danh lam thắng cảnh, phong cảnh quê hương,...) 

— Ước mơ của em... 


Chiểu quê. Tranh sáp màu của học sinh 


104 


2. Cách vẽ tranh 

— Cách ve tranh như đa hướng dẫn ở các 
bài đã học. 
Lưu ý : 

+ Chọn và vẽ các hình ảnh sao cho sinh 
động và phù hợp với nội dung đề tài. 

+ Sắp xếp các hình mảng có chính, 
có phụ. 

+ Vẻ màu tươi sáng, có đậm nhạt 
thay đổi. 


3. Thực hành 
Ve một bức tranh theo ý thích. 


Tồng kết năm học 


Chân dung bạn em 
Tranh sáp màu của học sinh 


Trưng bày các bài vẽ, bài nặn đẹp 


Một số bài vẽ, bài nặn của học sinh 


105 


Trang trí đường điêm. Bài vẽ của học sinh 


c== => cự. 5E: Trang trí hình vuông 


Bài vẽ của học sinh 


Con ngựa. Tranh sáp màu của học sinh 


106 


Bài nặn của học sinh 


Đuới đầy đại dương. Tranh sáp màu của học sinh 


107 


Mừng chiến thắng. Tranh sáp màu của học sinh 


108 


Bài 1 : 
Bài 2 : 
Bài 3 : 
Bài 4: 
Bài 5 : 
Bài 6 : 
Bài 7 : 
Bài 8: 
Bài 9 : 


Bài 10 : 
Bài 11 : 
Bài 12 : 
Bài 13 : 
Bài 14 : 
Bài 15 : 
Bài 16 : 
Bài 17 : 
Bài 18 : 
Bài 19 : 
Bài 20 : 
Bài 21 : 
Bài 22 : 
Bài 23 : 
Bài 24 : 
Bài 25 : 
Bai 26 : 
Bài 27 : 
Bài 28 : 
Bài 29 : 
Bài 30 : 
Bài 31 : 
Bài 32 : 
Bài 33 : 
Bài 34 : 
Bài 35 : 


Thường thức mĩ thuật 
Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Tập nặn tạo dáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Thường thức mĩ thuật 
Vẻ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Tập nặn tạo đáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Thường thức mĩ thuật 
Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Tập nặn tạo dáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Thuờng thức mĩ thuật 
Vé trang tri 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mắu 

Tập nặn tạo đáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mắu 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Tổng kết năm học 


MỤC LỤC 


Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ 

Màu sắc trong trang trí 

Đề tài Trường em 

Khối hộp và khối cầu 

Nặn con vật quen thuộc 

Vẻ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục 
Đề tài An toàn giao thông 

Mâu vẽ có dạng hình trụ và hình câu 
Giới thiệu sơ lược về điêu khác cổ Việt Nam 
Trang trí đối xứng qua trục 

Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 
Mẫu vẽ có hai vật màu 

Nan dáng người 

Trang trí đường điềm ở đồ vật 

Đề tài Quản đội 

Màu vẽ có hai vật mảu. 

Xem tranh Du kích tập bán 

Trang trí hình chữ nhật 

Đề tài Ngày Tết, lẻ hội và mùa xuân 
Mâầu về có hai hoặc ba vật mảu 

Đề tài tự chọn 

Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm 
Đề tài tự chọn 

Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mảu 

Xem tranh Bác Hồ đi công tác 

Tập kẻ kiểu chư in hoa net thanh net dạm 
Đề tài Môi trường 

Mãu vẽ cỏ hai hoặc ba vật mảu (vẽ mâu) 
Đề tài Ngày hội 

Trang trí đầu báo tường 

Đề tài Ước mơ của em 

Vẽ tỉnh vật (vẻ màu) 

Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi 
Đề tài tự chọn 

Trung bày các bài vẻ, bài nặn đẹp 


Trang 


101 
104 
106 


Trong sách có sử dụng một số tranh của hoạ sĩ và học sinh tiểu học. 


Chịu trách nhiệm xuất bẩn :_ Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách HOÀNG LÊ BÁCH 
Phé Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập TS. PHAN XUÂN THÀNH. 


Biên tập lần đầu :`NGÔ THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập tái bản : NGÔ THỊ THANH HƯƠNG - NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 
Biên tập lĩ thuật :` LƯƠNG QUỐC HIỆP 
Biên tập mĩ thuật :` BÙL QUANG TUẤN 
Trình bày bìa :` BÙLQUANG TUẤN 
Minh hoạ :` NGUYÊN QUỐC TOẢN - ĐÀM LUYỆN - NGUYÊN HỮU HẠNH 
ĐỖ CHIẾN CÔNG - BÙI THANH SƠN 
Sửa bản in :` PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI, 
Chế bản :` CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


MI THUẬT 5 

Mã số : 1H507T8 

In bản, (QĐÐ._) khổ 24 x 17 cm. 
Đơn vị in Ì 
Cơ sở in l 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/151 - 932/GD. 

Số QĐXB:  /QĐ-GD -HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00064-4 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


_ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 


1. TIẾNG VIỆT 5 đập một, tập hai) 
2. TOÁN 5 

3. KHOA HỌC 5 

4. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 

5. ÂM NHẠC 5 

6. MĨ THUẬT 5 

7. ĐẠO ĐỨC 5 

8. KĨ THUẬT 5 


znã vạch @® : 


Tem chống giả. GIÁ sua 


